Nệm Foam Latex Thuân Việt Hybrid 


Nệm Foam Latex Thuần Việt Hybrid là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích sự êm ái, mềm mại 
nhưng vẫn đảm bảo độ đàn hồi và nâng đỡ. Với kết cấu đa tầng kết hợp giữa cao su thiên nhiên 
và foam cao cấp, nệm giảm áp lực cho cổ, vai, lưng, hông. 


Chế độ bảo hành 


Bảo hành 1 đổi 1 trong 15 năm nếu có xẹp lún hoặc lỗi từ nhà sản xuất. 


Câu trúc đa tâng vững chăc - Nâng đỡ, êm 
ái gâp đồi 
® Tầng 1: Cao su trà xanh: Bảo vệ cột sống, khử mùi, kháng khuẩn và thoáng khí. 
Tầng 2: HR Foam cao cấp: Ôm sát cơ thể, giảm áp lực đều tại các điểm tiếp xúc, hỗ trợ 
cột sống tốt. 


® Tầng 3: Foam kết hợp than hoạt tính: Nâng đỡ cơ thể, kháng khuẩn, chống dị ứng, tăng 
độ êm ái. 


Kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả 


Sự kết hợp giữa cao su trà xanh và than hoạt tính mang lại khả năng kháng khuẩn, khử mùi, bảo 
vệ sức khỏe và tạo sự thoải mái. 


Liên hệ tại: nemthuanviet.com 


